TIN NHANH GIAO DjCH BATD0NG SAN 



Tai lieu nay diftfc lUutruf tai http://cafeland.vn 



PHAN VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT 
HOI DONG NHAN DAN THANH PHO 

HOI DONG NHAN DAN CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

THANH PHO HO CHI MINH Doc lap - Tir do - Hanh phuc 

S6: 16/2012/NQ-HDND Thanh pho Ho ChiMinh, ngay 05 thdng 10 nam 2012 

NGHI QUYET \\0 
Ve cong tac lap, to chirc thyc hien va quan ly quy hoach do thi 



HOI DONG NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH 
KHOA VIII, KY HOP THlT SAU 

(Tu ngay 04 den ngay 05 thang 10 nam 2012) 

Can cu Luat To chiic Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 1 1 
nam 2003; 

Tren co so xem xet bao cao cua Thirong true Hoi dong nhan dan thanh pho; cac 
bao cao cua Uy ban nhan dan thanh pho; thong bao cua Ban Thuong true Uy ban Mat 
tran To quoc Viet Nam thanh pho va y kien cua dai bieu Hoi dong nhan dan thanh 
pho tai Ky hop thu sau - Hoi dong nhan dan thanh pho khoa VIII, 

QUYET NGHI: 

Dieu 1. Hoi dong nhan dan thanh pho thong qua bao cao giam sat thuc hien Nghi 
quyet so 57/2006/NQ-HDND ngay 26 thang 9 nam 2006 ve boi thuong, ho tro, tai dinh 
cu va dao tao, giai quyet viec lam khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho Ho 
Chi Minh cua Thuong true Hoi dong nhan dan thanh pho va co mot so y kien nhu sau: 

Ghi nhan su no luc, tich cue trien khai thuc hien co hieu qua cua Uy ban nhan 
dan thanh pho doi voi Nghi quyet so 57/2006/NQ-HDND cua Hoi dong nhan dan 
thanh pho khoa VII voi nhieu bien phap tong hop cham lo tot doi song nguoi dan, 



4 



CONG BAO/S6 54/Ngay 15-1 1-2012 



> 9 A <-v 

gop phan giu vung on dinh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Chinh sach boi thuong, ho 
tro va tai dinh cir de giai phong mat bang, thu hoi dat ngay cang dirge hoan thien, 
thuc hien cong khai, minh bach diroi sir giam sat chat che cua nguoi dan va he thong 
chinh tri o co so. Cong tac to chuc tai dinh cir cho cac ho tarn cir dai han theo Nghi 
quyet 57 co ban da hoan thanh truoc 30 thang 6 nam 2007. Quy ho tro dao tao nghe 
va giai quyet viec lam cho ngiroi co dat bi thu hoi da tao duoc su dong tinh, ung ho 
cua cac nganh, cac cap va nguoi dan chiu anh huong true tiep boi cac du an. 

De khong ngung hoan thien hon cac chu truong, chinh sach, Hoi dong nhan dan 
thanh pho de nghi Uy ban nhan dan thanh pho: 

- Ra soat cac chinh sach va quy dinh hien hanh de tong hop nhung van de chua 
phu hop, gay kho khan cho nguoi dan sau tai dinh cu, tu do xem xet dieu chinh cho 
sat hop, kha thi, dam bao loi ich cua Nha nuoc, cua nguoi dan bi thu hoi dat va cua 
nha dau tu, ban hanh theo tham quyen hoac kien nghi co quan co tham quyen xem 
xet, quyet dinh. 

- To chuc dieu tra xa hoi hoc ve cuoc song cua nguoi dan sau tai dinh cu de co 
nhung chinh sach phu hop, rung buoc on dinh, cai thien cuoc song nguoi dan; tong 
ket, danh gia viec thuc hien Quy ho tro dao tao nghe va giai quyet viec lam cho nguoi 
co dat bi thu hoi de bo sung, dieu chinh nhung noi dung quy dinh lien quan viec ho 
tro dao tao nghe, giai quyet viec lam, on dinh cuoc song cua nguoi dan sau tai dinh 
cu ngay cang hieu qua hon. 

- Nghien cuu de bo sung chinh sach, bien phap giai quyet ho tro nhung ho dan 
chua du dieu kien huong chinh sach tai dinh cu phu hop voi dac diem cua thanh pho 
theo quy dinh hien hanh. 

- To chuc tiep cong dan, doi thoai, tap trung giai quyet kip thoi, dung phap luat 
cac kien nghi chinh dang cua cu tri, cac khieu kien buc xuc cua nhan dan, cua doanh 
nghiep co lien quan van de quy hoach, boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc 
thu hoi dat. 

Dieu 2. Hoi dong nhan dan thanh pho tan thanh cac bao cao va cac giai phap cua 
Uy ban nhan dan thanh pho da trinh bay tai ky hop thu sau - Hoi dong nhan dan thanh 
pho khoa VIII va luu y mot so noi dung sau: 

1 . Ve Do an quy hoach chi tiet xay dung do thi ty le 1/2000 (quy hoach phan khu) 
va Quy che quan ly kien true do thi cap 2, thiet ke do thi Khu trung tarn hien huu 
Thanh pho Ho Chi Minh: Day nhanh tien do, dong thoi dam bao tinh khoa hoc trong 
tong hop, phan tich hien trang, so lieu de som hoan chinh va phe duyet Do an tren co 



CONG BAO/S6 54/Ngay 15-1 1-2012 



5 



p 



r r -y r -\ 

so tiep thu y kien gop y cua Hoi dong nhan dan thanh pho, cac tang lop nhan dan. 

r 

Trong do dac biet liru y cac cong trinh kien true thuoc lmh vuc lich su, van hoa tieu 

bieu can bao ton dung quy dinh phap luat; dong thoi khong lam thay doi cong nang 

cac co so vat chat cua cac thiet che van hoa hien huu, neu nhat thiet phai di doi, thay 

doi cong nang thi xac dinh r5 dia diem di doi, quy mo va nguon von de xay dung co 

so moi dam bao chat luong tot hon. 

. © 

2. Ve cong tac lap, to chuc thuc hien va quan ly quy hoach do thi tren dia ban 
Thanh ph6 H6 Chi Minh: 

- Doi voi cac do an quy hoach chung cua cac quan - huyen phai phe duyet xong 
(ke ca co dieu chinh) truoc ngay 3 1 thang 12 nam 2012. 

- Doi voi cac do an quy hoach phan khu tren dia ban quan - huyen (cac do an 
moi, dieu chinh do an) phai hoan thanh truoc ngay 30 thang 9 nam 2013. 

- Doi voi cac do an neu tren, cham nhat 30 ngay sau khi phe duyet phai cong bo 
cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung. 

■\ r 9 ' 

- Nghien cuu, de xuat de tiep tuc hoan thien chinh sach dam bao hai hoa loi ich 
truoc mat va lau dai, vua dap ung yeu cau phat trien nhanh, ben vung cua thanh pho 
va loi ich chinh dang, hop phap cua nguoi dang co quyen su dung dat, so huu nha o 
trong dia ban quy hoach. 

- Thuc hien tot cong tac cai each hanh chinh, nhat la viec cong khai va minh bach 
cac quy trinh, quy che quan ly va cac thu tuc hanh chinh trong cong tac lap, tham dinh, 
phe duyet, to chuc thuc hien va quan ly quy hoach xay dung do thi nham thuc hanh 
dan chu va nang cao chat luong, tinh kha thi cua quy hoach. Tang cuong cac bien phap 
phong chong tham nhung, lang phi, thuc hanh tiet kiem trong quy hoach, quan ly su 
dung dat; kiem tra, thanh tra cong vu nham chan chinh tinh trang nhung nhieu, thieu 
trach nhiem cua can bo - cong chuc khi thuc hien cong vu o cac co quan chuyen mon 
trong lmh vuc quan ly do thi cua thanh pho va Uy ban nhan dan cac cap. Chu trong bo 
sung chinh sach thu hut can bo, tang cuong dao tao, boi duong nang luc chuyen mon, 
phat trien nguon nhan luc ve quy hoach do thi. 

3. Ve tien do trien khai thuc hien cac du an da co van ban thuan dia diem, co 
quyet dinh thu hoi va giao dat, de nghi Uy ban nhan dan thanh pho: 

- Ra soat, danh gia hieu qua, tinh kha thi va nang luc cua nha dau tu, su phu hop 
voi quy hoach cua tung du an co su dung dat de xu ly, giai quyet dut diem tinh trang 
du an "treo" theo nguyen tac va co 16 trinh cu the: 



6 



CONG BAO/S6 54/Ngay 15-1 1-2012 



+ Nhung du an co tinh kha thi, phu hop quy hoach thi co giai phap day nhanh 

r ^ 9 r 

tien do thuc hien va tao dieu kien cho nguoi dan on dinh cuoc song. 

+ Nhung du an khong con phu hop quy hoach thi xem xet dieu chinh cho phu 
hop va chi gia han mot (01) lan cho mot (01) du an neu can thiet. 

+ Nhung du an ma chu dau tu khong co kha nang thuc hien thi cuong quyet thu 
hoi quyet dinh giao dat, van ban thoa thuan dia diem va cac chu truong khac co lien 
quan de keu goi dau tu theo quy dinh va quy hoach duoc duyet. 

- De nghi Uy ban nhan dan thanh pho co quy dinh va bien phap xu ly cu the, tich 
cue, dung phap luat, dam bao hai hoa quyen loi hop phap cua Nha nuoc, nguoi dan, 
chu dau tu trong qua trinh thuc hien du an theo 16 trinh thich hop va cong bo ket qua 
cong khai ve thoi gian thuc hien. 

Dieu 3. To chuc thuc hien: 

- Hoi dong nhan dan thanh pho giao Uy ban nhan dan thanh pho co ke hoach 
trien khai thuc hien Nghi quyet, bao cao ket qua voi Hoi dong nhan dan. 



- Giao Thuong true Hoi dong nhan dan, cac Ban Hoi dong nhan dan va dai bieu 
Hoi dong nhan dan thanh pho khoa VIII to chuc giam sat, kip thoi don doc viec thuc 
hien Nghi quyet. 

- De nghi Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam thanh pho, cac to chuc thanh vien 
va cac co quan bao chi thanh pho tuyen truyen, pho bien, dong vien cac thanh phan 
kinh te, cac tang lop nhan dan tich cue thuc hien Nghi quyet; kip thoi phat hien, phan 
anh nhung van de can dieu chinh bo sung voi cac co quan co tham quyen. 

r ^ r 

Nghi quyet nay da duoc Hoi dong nhan dan thanh pho khoa VIII ky hop thu sau 
thong qua ngay 05 thang 10 nam 2012./. 



Nguyen Thi Quyet Tarn 



